CON ĐƯỜNG MƯỜI NGHIỆP LÀNH 

Thử pháp tức thị Thập thiện nghiệp đạo. Hà đăng vi thập? Vị năng vĩnh ly sát sanh, 
thâu đạo, tà hạnh, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khâu, ÿ ngữ, tham dục, sân nhuế, tà kiến. 

Dịch: 

Pháp này là con đường mười nghiệp lành. Những gì là mười? Là hằng lìa dứt sát 
sanh, trộm cướp, tà hạnh, vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, ỷ ngữ, tham dục, sân nhuế và tà 
kiến. 

Giảng: 

Ở đây giải thích mười điều lành là hằng lìa dứt nghiệp sát sanh, trộm cướp, tà hạnh, 
vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, ỷ ngữ, tham dục, sân nhuế và tà kiến. Chỉ kể tên mười điều 
lành, nghe hơi khó hiểu, sau đây tôi giảng từng điều cho quí vị hiểu. 

1. Không sát sanh: 

Người cư sĩ tại gia mới tu, trước hết là không giết người. Chăng những tự thân 
mình không giết người, mà miệng cũng không xúi bảo người giết và ý cũng không thích 
vui khi nghe người giết nhau. Quí vị thấy giữ một giới không giết người có dễ không? 
Thân không giết thì dễ rồi, miệng không bảo người giết cũng có thể giữ được. Nhưng ý 
không giết thì khó, vì nếu kẻ đó là người gây cho mình nhiều khổ đau, khi nghe họ chết 
thì mình cảm thấy vui. Đó là ý giết người. Thế nên ý giết người khó tránh. Người nào gây 
khổ đau cho mình, khi nghe họ bị hại, mình không khởi tâm vui mừng mà lòng cảm thấy 
thương xót, như thế mới thật là giữ giới không giết người. Đó là nắc thang thứ nhất của 
người tu. Tu như vậy cũng chưa đủ vì chỉ được quả đời sau không bị người giết. Thế nên 
phải tu thêm nữa, là đối với những con vật lớn như trâu, bò, heo, chó ... cũng không giết. 

Giới không sát sanh bao hàm từ thô đến tế. Tùy khả năng của mỗi người, có người 
chỉ giữ được không giết người. Người khá hơn thì giữ thêm, không giết những con vật 
lớn như trâu, bò, heo, dê ... đó là tiến được một tầng nữa. Không giết người thì được quả 
báo đời sau sanh thân người, an ôn không bị người giết. Nếu giữ thêm không giết loài vật 
thì phước báo thêm lớn, có thể sanh lên cõi trời. Nhưng nghiệp sát vẫn còn đối với những 
vật nhỏ như gà, vịt, cá, tôm... Vì vậy mà chưa dứt sạch mầm giết hại, nên vẫn còn sanh 
đi tử lại, để đền bù mạng sống của chúng sanh, chớ chưa thoát ly sanh tử. Chừng nào dứt 


hết nghiệp sát, cho đến con dễ, con trùn, con muỗi ... vẫn một lòng thương xót không giết 


hại thì mới giữ được giới sát viên mãn. Chỗ này phải hàng Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát 
mới thực hiện được. Quí vị thấy, chỉ một giới thôi mà hành động có khác. Do hành động 
giữ giới khác nên quả báo cũng khác. Một giới mà chúng ta có thể thành người, cũng một 
giới đó mà chúng ta có thê thành trời, cũng một giới đó mà chúng ta có thể thành A-la- 
hán thành Bồ-tát ... Như thế quí vị đừng nghĩ tôi thọ năm giới là có giữ giới sát rồi! Mới 
nghe thì thấy giản dị dễ dàng, nhưng giữ cho trọn vẹn phải hàng La-hán, Bồ-tát ... mới 
giữ nổi. Các vị La-hán, Bồ-tát giữ giới sát chắng những nơi thân nơi miệng, mà nơi ý nữa. 
Các Ngài không còn tâm niệm sát hại, từ người đến thú lớn như trâu, bò ... thú nhỏ như 
kiến, muỗi ... một lòng thương xót và tôn trọng mạng sống của chúng sanh. Nếu thấy 
người giết dù là loài vật nhỏ như cá, tôm ... cho đến trùn, kiến ... mà sanh lòng vui thích, 
là còn chủng tử sát hại nơi tâm niệm. Như vậy là giữ giới chưa trọn vẹn. GIữ giới trọn 
vẹn viên mãn chỉ có bậc Thánh mới giữ được. Còn hàng phàm phu chúng ta chỉ giữ được 
phần thô chớ phần tế chưa giữ nỗi. 

2. Không trộm cướp: 

Không trộm cướp cũng giữ từ thô đến tế. Hàng cư sĩ tại gia giữ giới không trộm 
cướp là không lấy của người khi chủ nó không cho. Cho đến tiền của, súc vật, cây cỏ... 
chủ không cho mà tìm cách lừa gạt để thuộc về mình, đều gọi là trộm cướp. 

3. Không tà hạnh: 

Người cư sĩ tại gia khi đã có gia đình chỉ một chồng một vợ, tình cảm không đổi 
thay, không lang chạ với những người nữ người nam khác. Còn người xuất gia là phải 
sông độc thân giữ phạm hạnh, không được dâm dục. 

Không sát sanh, không trộm cướp, không tà hạnh là ba nghiệp lành của thân. 

4. Không nói dối: 

Nói dối là chuyện có nói không, chuyện không nói có, nói trái với sự thật để mưu 
cầu quyên thế, danh lợi ... cho mình. Ngược lại nói đúng với sự thật là không nói dối. 
Trong giới không nói dối có những trường hợp châm chước, chăng hạn nói trái với sự 
thật để cứu người cứu vật thì không phạm. Nói dối đó là vì lòng từ bi làm lợi ích cho 
người vật, chớ không phải vì lòng tham. Phật dạy không nói đối mà phải nói lời chân thật. 


5. Không nói hai lưỡi: 


Nói hai lưỡi là nói chia ha giữa hai người thân nhau. Ví dụ trong gia đình, hai anh 
em đang thuận hòa. Có người nói với người em: "Anh chú nói chú là người tham lam, 
háo danh, háo lợi ...". Rồi tới người anh nói: "Em chú nói chú là người điêu ngoa xảo 
trá ...". Hai anh em nghe nói thế, buồn lòng bất hòa nhau. Đó là nói hai lưỡi. Trong phạm 
vi gia đình xã hội thì gọi là nói hai lưỡi. Rộng đến quốc gia quốc tế dùng trong lãnh vực 
chánh trị thì gọi là nói ly gián. Phật dạy không nên nói hai lưỡi mà phải nói thuận hòa. 

6. Không nói lời hung dữ: 

Là không nói lời ác như nói thô tục, mắng nhiếc, chửi bới, trù rủa người. Do ác 
khâu đưa đến đánh đập chém giết lẫn nhau, gây đau khổ cho nhau từ gia đình đến xã hội. 
Vì vậy Phật dạy phải nói lời hiền thiện ôn hòa hằng xa lìa lời nói ác. 

7. Không nói lời trau chuốt: 

Nói trau chuốt là nói bóng bây, ngoa mị không trung thực, nói cốt để lừa bịp người 
thủ lợi cho mình. Hoặc nói để mê hoặc người đi vào vòng tội lỗi. Phật dạy không nên nói 
trau chuốt, phải tránh xa, mà nên nói lời ngay thật. 

Không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời hung dữ, không nói lời trau chuốt 
là bốn nghiệp lành của miệng, người tu theo Phật phải thực hành. 

8. Không tham dục: 

Tham dục là ưa thích say mê thụ hưởng năm món dục lạc ở thế gian như tài, sắc, 
danh, thực, thùy (tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ). Ngũ dục tế hơn là sắc, 
thanh, hương, vị, xúc. Nghĩa là những hình tướng nhan sắc đẹp mà người mê đắm gọi là 
tham sắc. Những âm thanh êm ái du dương, người tham đắm gọi là tham thanh. Những 
hương thơm, người tham đắm gọi là tham hương. Những vị ngon, ngọt, béo ..., người 
tham đắm gọi là tham vị. Những xúc chạm êm ái, người tham đắm gọi là tham xúc. Vậy 
năm dục thô hay tế mà người mê đắm gọi là tham dục. 

Bảy pháp thiện trên tương đối dễ, chúng ta có thể làm được, tới pháp thiện thứ tám 
chúng ta thấy khó làm, vì nó vi tế thuộc về tâm. Cho nên đối với năm dục người nào 
không tham tài thì tham sắc, người nào không tham sắc thì tham danh, người nào không 
tham sắc không tham danh thì tham thực, thích ăn ngon, người nào không tham tài, sắc, 
danh, thực thì tham thùy, thích ngủ nghỉ, ngủ li bì. Trong năm món đó ít ai tránh khỏi, 
không kẹt cái này thì cũng kẹt cái kia. Mới nghe nói không tham thấy như dễ, vì thấy 


rằng tôi đâu có ăn cướp ăn trộm của ai, tôi giữ được. Nhưng đó chỉ là phần thô của tham 
tài, còn phần tế thì chưa giữ được. Thế nên giới không tham, chúng ta chỉ dứt được một 
hai điều, chớ chưa dứt sạch. Nếu dứt sạch là đã vào bậc Thánh. Người nào dứt được phần 
tham thô, còn phần tham tế cũng được làm người trời rồi. Song muốn tu tiễn hơn nữa là 
phải bớt tham, bắt đầu từ một món cho đến năm món là chứng quả Thánh. 

9. Không sân giận: 

Sân nhuế là nóng giận, đối với cảnh vừa ý sanh lòng vui thích đắm mê, đối với 
cảnh trái ý nghịch lòng sanh tâm nóng nảy tức giận. Sân thô thì miệng la lối mắng chửi 
tay đánh chân đá. Tế hơn thì miệng không nói, tay chân không hoạt động, nhưng sắc mặt 
đổi, trong lòng nóng nảy bực bội. Tế hơn nữa lòng không bực bội mà không vui. Đó là 
hiện tướng sân từ thô đến tế. Người tu hết sân là khi nào bị mắng chửi, hay bị đối xử tệ 
bạc, mà vẫn thản nhiên lòng không giận không buồn, lại khởi tâm thương cho người mê 
muội đang tạo tội lỗi. Tâm trạng này chỉ có Phật và Bồ-tát mới thực hiện được. Vậy 
không sân giận tu tới bao lâu mới hết? Tu đến khi nào người đời đối xử tệ bạc hay mắng 
chửi, lòng không buồn giận mà vẫn tươi cười như đang uống nước cam lô, thì chừng đó 
mới xong. Muốn được như vậy, thì từ cái sân thô là miệng la, tay đánh, chân đá ... phải 
hạn chế từ từ, không cho tay chân hoạt động mỗi khi nỗi nóng, rồi tới miệng không cho 
nói. Như vậy cấm từ tay, chân, miệng, rồi đến tâm không giận không buôn. Ai đối xử tệ 
bạc hay mắng chửi, vẫn vui cười, tu như thế mới tiễn bộ. Không ai dứt một lần được mà 
phải dứt từ thô đến tế như đã nói. 

10. Không tà kiến: 

Tà kiến là thấy lệch tin lầm. Sở dĩ thấy lệch tin lầm là do si mê, thiếu trí tuệ mà ra. 
Nếu kề thì nhiều vô số, ở đây tôi chỉ nêu những việc căn bản và những lỗi Phật tử thường 
vấp phải. Như trước tôi đã đề cập thường kiến, tức là tin mình có một linh hồn sau khi 
chết còn hoài không mắt. Và đoạn kiến thì tin rằng thân này do tứ đại hợp thành, sau khi 
chết tứ đại rã tan không còn gì hết. Đó là hai kiến chấp rất nặng của ngoại đạo đưa đến 
những cuộc khẩu chiến sôi nổi ở Ân Độ thời đức Phật. 

Đây tôi không giải thích nữa, chỉ nói qua những tà kiến mà người Phật tử Việt 
Nam thường vấp phải. Như có nhiều người đau không uống thuốc, đi cầu Thánh mẫu, cầu 


cô cậu, cầu bà thủy, bà hỏa cho bùa phép uống, đeo để hết bệnh. Hoặc có cây sứ, cây đa 


bị mối hay kiến đục thành những lằn chữ hay hình người, thì cho đó là thần thánh hiện, rủ 
nhau đến gốc cây thắp hương vái lạy, nguyện cầu thần thánh ban phước cho được bình an 
tai qua nạn khỏi. Hoặc trên không trung có cụm mây hay đám khói trắng giống hình 
người, hình rồng thì cho là Phật, thánh hiện, rủ nhau ra chiêm ngưỡng đảnh lễ... Đó là 
những hành động do tà kiến mê tín. 

Trong kinh thường nói Phật tùy duyên hóa độ chúng sanh. Nếu chúng sanh là chư 
thiên thì Phật đản sanh ở cõi trời để hóa độ. Nếu chúng sanh là loài người thì Phật đản 
sanh ở cõi người để hóa độ. Nếu chúng sanh là loài rồng thì Phật giáng sanh ở cõi rồng để 
hóa độ ... Tóm lại, cần độ loài nào thì Phật giáng sanh vào loài đó để hóa độ. Ngài hành 
hạnh Bồ-tát sanh hoạt một cách bình thường, chớ không biến hiện những hình dáng kỳ lạ, 
làm những việc huyền bí để mê hoặc chúng sanh. Chúng sanh vốn đã si mê thì phải làm 
cho chúng sanh tỉnh sáng, dứt mê lầm, hết khổ đau, mới là từ bi. Nếu mê hoặc chúng 
sanh làm cho chúng sanh càng mê mờ thêm thì đâu phải hạnh từ bi của bậc hiền thánh! 

Lại nữa, có nhiều người xin xăm, coi tay, bói quẻ ... đó là những nhận định sai lầm 
tầm thường mà đa số không bỏ được. Chúng ta đã biết Phật dạy do ba nghiệp lành mà 
sanh cõi người, cõi trời, cũng do ba nghiệp lành mà chứng quả Thanh văn, Bích chi, Bồ- 
tát, Phật. Ngược lại do ba nghiệp dữ mà rơi vào địa ngục, nøạ quỉ, súc sanh. Nên nhớ 
không có quả báo tốt hay xấu nào do bói quẻ coi tay tạo ra. Biết sai lầm mà bỏ không 
được cũng hóa ra tà kiến mê tín. Nghe kinh thì cũng hiểu mà sợ thì vẫn sợ, nên vẫn khổ. 
Như nghe thầy bói nói năm này tháng này xấu, trong lòng cứ bồn chồn lo lắng, cúng 
kiếng vái lạy đủ thứ. Đó là chưa có chánh kiến bất động như Phật dạy ở trước. Nếu người 
có chánh kiến bất động thì dù có gặp việc bức bách đến đâu, cũng vẫn bình thản không lo 
sợ. Chẳng hạn có ai nói ngày mai ông chết, chúng ta vẫn thản nhiên vì đã biết đời người 
ai cũng phải chết, hết duyên là thân phải rã, không rã sớm thì rã muộn, cầu cúng van vái 
rồi cũng phải chết nên không cầu. Nhược bằng ngày mai không chết thì thôi, không lo 
buôn sợ sệt. Nếu nghe nói mình sắp chết lo sợ, chạy đi coi thầy, cầu cúng van vái xin cho 
khỏi chết, là tà kiến. Ở trước, Phật dạy Long vương: "Ông phải nhớ chánh kiến bất động". 
Người có chánh kiến tức là có lòng tin sâu chánh pháp thì không động. Chúng ta vì lòng 


tin đối với chánh pháp chưa vững, nên hay bị lay động. Người hay động là thiếu niềm tin 


đối với pháp Phật thì sự tu hành của mình làm sao được lợi ích? Thế nên người Phật tử 
phải có "Chánh kiến bất động". 

Trong kinh A-hàm có ghi: Trưởng giả Úc-già khi gặp Phật, được Phật dùng nhiều 
phương tiện giáo hóa khai ngộ. Sau khi ông nghe được lý Tứ đế, dứt trừ mọi nghi hoặc, 
đối với Phật, đối với pháp ông đặt trọn vẹn niềm tin, không lay chuyển. Không tìm cầu 
một tôn sư nào khác, cũng không kiếm tìm một pháp môn nào khác. Lòng tin Phật pháp 
của ông rất vững không động lay. Sau khi Phật Niết-bàn ông phát nguyện bố thí lớn, 
trong lúc ông bố thí thì tàu buôn của ông bị đắm. Chư Tỳ-kheo ngại sản nghiệp của ông 
bị tiêu tán hết, nên cử tôn giả A-nan đến khuyên ông nên dừng cuộc bố thí. Trưởng giả 
Úc-già trả lời, ông hành xả như thế dù cho của cải ông có khô cạn hết, cũng chỉ để làm 
tròn bôn nguyện của ông, giống y như bổn nguyện của vị Chuyển Luân Thánh Vương. 

Quí Phật tử có vị nào đặt niềm tin sâu vững đối với pháp Phật như trưởng giả Úc- 
già không? Tin sâu như vậy mới là chánh kiến bất động. Ngày nay có nhiều Phật tử ham 
sông sợ chết, ham giàu sợ nghèo. Nếu có ai bày vẽ nên đến đền này miếu nọ, để cầu thần 
linh hộ mệnh được sông lâu, cầu thần linh ban phúc được giàu sang, thì họ không ngần 
ngại đến để cầu khẩn van vái. Vì vậy đạo Phật bị chê là mê tín. Pháp Phật dạy không có 
mê tín như thế, chỉ vì người mang danh Phật tử không có lòng tin bất động với chánh 
pháp, cứ chạy đến chỗ này van vái, chạy đến chỗ kia van xin, nên đạo Phật bị mang tiếng 
không tốt. Nếu người Phật tử chánh tín thì không bao giờ tin những sự việc xảy ra ngoài 
lý nhân quả. Mọi hiện tượng xảy ra đều do nhân quả, nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì 
quả xấu. Nếu quả xấu thì can đảm chịu, nếu quả tốt thì vui vẻ nhận. 

Đến đây tôi nói ra ngoài kinh Thập Thiện một chút để quí vị hiểu dễ tu. Trong 
luận Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất, Tổ Bồ-đề-đạt-ma có dạy tu Báo Oán Hạnh, tức là 
người tu phải thực hành hạnh trả thù. Quí vị nghe người tu mà trả thù có ngạc nhiên 
không ? Quí vị hãy nghĩ kỹ xem trả thù bằng cách nào? Ngài dạy khi gặp tai nạn đau khổ 
chúng ta phải nghĩ: Không phải tai nạn đau khổ ngẫu nhiên có, mà do đời trước mình tạo 
nghiệp ác, nên hôm nay quả thành tựu. Mình đã tạo nhân nay phải can đảm nhận quả, 
không than trời trách người. Khi hết quả xấu rồi thì hết khổ. Như vậy là Báo Oán Hạnh. 
Nếu tai họa tới mà than trời trách người, thì đâu có hết nợ, oán càng thêm oán. Ví dụ 


trước kia ông Bát ăn ở mích lòng ông Thập. Sau ông Thập có quyên thế, ông trả thù làm 


cho gia đình ông Bát tan nát khổ đau. Như vậy là hai lần oán thù, lần thứ nhất ông Thập 
oán thù ông Bát, lần thứ hai ông Bát oán thù ông Thập và bây giờ ông Bát đang chờ cơ 
hội trả thù ông Thập. Xử với nhau như vậy có hết thù không ? -- Không. Thành ra trả thù 
mà trái lại gây thêm thù, oán thù chồng chất lên nhau không bao giờ hết. Tổ dạy "trả thù" 
là trả hết thù, không còn thù nữa, trả bằng cách quả đến thì can đảm chịu, không than 
không trách thì oán thù đau khổ không còn nữa. Đó là "trả thù" theo lý nhân quả. Người 
nào biết trả thù như thế thì oán thù nhất định sẽ hết. Không biết trả thù như vậy thì thù 
oán còn hoài, vì trả thù tức là gây thêm thù làm sao hết được? Tổ Đạt-ma dạy "trả thù" 
mà không gây oán nên thù không còn. Quí vị xét người biết đạo lý tu hành, có ai muốn 
nghiệp nợ mình còn hoài không? Ai cũng muốn hết nợ nên phải trả, nhớ trả mà đừng vay 
nữa. Tai họa đến, lại tới miễu này đền nọ, để van vái cầu cúng thì bao giờ mới hết nợ? 
Làm như thế là không dám trả, không dám trả là không hết nợ. 

Tóm lại, Phật dạy chúng ta phải có chánh kiến, khi đã có chánh kiến rồi thì can 
đảm vui chịu mọi khổ đau xảy đến, không than không trách. Vì biết quả khổ đến là do 
mình tạo nhân xấu ở đời trước. Nếu trốn tránh hoặc than trách, hoặc vái lạy van xin cũng 
không hết tội, có khi lại thêm tội và tăng thêm tà kiến nữa là khác. Thế nên Tổ Bồ-đề-đạt- 
ma dạy tu hạnh Báo Oán để dứt thù dứt tội. Đó là hạnh thứ nhất. 

Đến hạnh thứ hai là hạnh Tùy Duyên. Ngài dạy chúng ta sanh ra đời được gặp 
những duyên tốt, làm ăn đúng thời, giàu có, nhiều tiền của, ăn sướng mặc đẹp sang cả. 
Phải nghĩ rằng: Do nghiệp lành đời trước mà mình được sanh chỗ tốt làm được việc tốt, 
nên mới được giàu sang sung sướng. Do duyên phước đời trước để lại ngày nay được 
hưởng thì không nên hưởng hết, nếu hưởng hết thì phải khổ, vì vậy phải tiếp tục gieo 
nhân lành luôn luôn không dừng. Đó là trường hợp thứ nhất. Đến trường hợp thứ hai là 
phải nghĩ ngày nay mình được giàu sang sung sướng là do duyên nghiệp lành đời trước 
nên không tự cao ngã mạn, không khinh khi người, vì không phải tài trí của mình. Trong 
không ngã mạn, ngoài lo làm điều tốt thì dễ tiến trên đường tu. 

Tuy nhiên, cũng có người không thông lý nhân quả, làm ăn được phát đạt thì cho 
là may mắn, làm ăn bị thất bại thì cho là rủi ro. Đồ thừa may rủi là tà kiến. Chớ không 
biết do nghiệp lành đời trước nên nay mình nghĩ gì đúng nấy làm gì được nấy. Thế nên 


Phật nói do phước khiến cho con người hết khổ, muốn gì được nấy. Nghiệp ác làm cho 


người khổ, việc xảy ra thường trái ý mình, không được toại ý. Thế nên người có phước 
muốn gì được nấy, còn người vô phước thì muốn mà không được. Người không hiểu lý 
nhân quả đồ thừa cho may rủi là trồn trách nhiệm, tự cao ý tài khi làm được việc, oán 
trách khi thất bại. Thế nên người Phật tử chân chánh phải có nhận định đúng với đạo lý, 
lúc nào cũng biết không có việc gì ngẫu nhiên đến, mà do phước nghiệp đời trước, cho 
nên cô găng làm lành đề vun bồi thêm phước đức. 
(Trích "Kinh Thập Thiện Giảng Giải'', 1997) 
HT Thích Thanh Từ 


œ 


